ĐƠN YÊU CÀU CHÁM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI 


Đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi là văn bản pháp lý quan trọng, 
cần thiết trong quy trình chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Để đảm bảo 
quyền lợi của các bên, đơn này cần được soạn thảo theo đúng quy định 
của pháp luật và nộp tại cơ quan có thầm quyên. 


Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chỉ tiết về quy trình, thủ tục và 
những lưu ý quan trọng khi lập đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi. 


LONG PHAN PMF 


Tổng Đài Hỗ Trợ Pháp = 


Ai có quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi? 


Căn cứ quy định tại Điều â Luật Nuôi con nuôi 2010, những đối tượng có 
quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi bao gồm: 

1. Cha mẹ nuôi 

2. Con nuôi đã thành niên 


3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ con nuôi 
4. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ khi có căn cứ luật định. 


Các trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi: 


Theo quy định Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010, việc nuôi con nuôi có thể 
được kết thúc/bị chấm dứt trong các trường hợp sau: 


Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chắm dứt việc nuôi con 
nuôi. 


Con nuôi bị kết án về tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc phá tán 
tài sản của cha mẹ nuôi. 


Cha mẹ nuôi bị kết án về tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 


phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi. 


Vi phạm các quy định cắm trong Điều 13 Luật Nuôi con nuôi 2010 về các 


trường hợp cắm nhận con nuôi. 


Đơn yêu cầu khi chấm dứt việc nuôi con nuôi soạn thảo như 
thế nào? 

Đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi phải được soạn thảo theo mẫu 
số 01-VDS ban hành kèm Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP và bao gồm các 
nội dung chính theo quy định Điều 362 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. 


Chấm dứt việc nuôi con nuôi là quyết định quan trọng, ảnh hưởng lâu dài 
đến cuộc sống của cả cha mẹ nuôi và con nuôi. Để được tư vấn chỉ tiết về 
quy trình, thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi, Quý khách hàng vui lòng 
liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ từ đội ngũ luật sư chuyên 
nghiệp đến từ Long Phan PMT. 


Xem thêm: 
https://uatlongphan.vn/don-yeu-cau-cham-dut-viec-nuoi-con-nuoi 


Website: https:/luatlongphan.vn/ 


